Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: / TP. HCM, ngày ..... tháng 02 năm 2021 


QUY CHÉ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.KKDAY.COM 
I. Nguyên tắc chung 


Website cung cấp dịch vụ thương mại điện Kkday.com do Công ty TNHH KKDay Việt 
Nam (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên Kkday.com (gồm có nhà bán 
hàng cung cấp dịch vụ và khách hàng mua) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động 
thương mại hợp pháp được Kkday.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do 
Kkday.com và các bên liên quan cung cấp. 


Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tô chức, cá nhân 
tham gia giao dịch trên Kkday.com với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động để phục vụ 
nhu cầu mua bán các sản phẩm dịch vụ du lịch thông qua sản giao dịch thương mại điện tử; 


Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử 
Kkday.com có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quy chế này, đề án hoạt động của 
Kkday.com và quy định của pháp luật; 


Thông tin về sản phẩm dịch vụ du lịch được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện 
tử Kkday.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các 
trường hợp cấm theo quy định của pháp luật. 


Hoạt động đăng tin bài viết qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Kkday.com phải được 
thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người mua. 


Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành 
của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Kkday.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của 
mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong 
Quy chế của Kkday.com. 

H. Quy định chung 


Tên Miền website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử trực tuyến: 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


Website cung cấp dịch vụ thương mại điện Kkday.com do Công ty TNHH KKDay Việt 
Nam phát triển với tên gọi: www.Kkday.com (sau đây gọi tắt là: “Website cung cấp dịch vụ 
TMĐT Kkday.com”). 


Định nghĩa chung: 


Nhà cung câp: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của 
Kkday.com bao gồm: đăng tin bán sản phẩm dịch vụ du lịch như tour du lịch, phòng khách sạn, 
vé máy bay, vé xe, vé tàu, vé tham quan công viên trò chơi, công viên giải trí và các hoạt động 
du lịch khác.... 


Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu các hoạt đông du lịch 
tại địa phương. 


Thành viên: là bao gồm cả người mua và bên cung cấp dịch vụ du lịch đăng ký sử dụng 
trang web Kkday.com. 


- Thành viên tham gia giao dịch trên Sản giao dịch Kkday.com là thương nhân, tô chức, 
cá nhân có nhu cầu mua hoặc bán sản phẩm dịch vụ du lịch trên website Kkday.com. 


- Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban 
quản lý sản TMĐT Kkday.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao 
dịch TMĐT Kkday.com. 


- Khi bạn đăng ký là thành viên của Kkday.com, thành viên hiểu rằng: 


+ Thành viên có thê tạo một tài khoản cá nhân của mình đê sử dụng. 





+ Thành viên có thể đăng tin cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, book 
phòng, bán vé, vận tải... theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên 
sàn. 


Hàng hoá: “sản phẩm dịch vụ du lịch” được đăng tại các mục trên website Kkday.com. 


Sản phẩm: là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của Kkday.com 
thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ. 


HI. Quy trình giao dịch 
1. Quy trình dành cho người mua 
d. Đăng ký tài khoản 


Bước 1: Người mua có thể đăng ký thành viên thông qua các tài khoản liên kết Facebook, 
Google sẵn có hoặc tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin vào mẫu thông tin có sẵn của 
Kkday.com. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


Bước 2: Sau khi đăng ký trở thành thành viên của sàn giao dịch TMĐT Kkday.com, thành viên 
có thể tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ phù hợp được đăng tải lên sàn giao dịch TMĐT 
Kkday.com. 


Bước 3: Sau khi tạo tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các 
thông tin khác của tải khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách 
nhiệm trực tiếp của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT Kkday.com có quyền điều tra, xóa bỏ hay 
từ chối các thông tin của bạn. 


b. Tìm kiếm dịch vụ 

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản thành viên trên Kkday.com 

- Bước 2: Nhấp vào nút “Trang chủ” trên thanh Menu 

- Bước 3: Tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ phù hợp 

- Bước 4: Nhấp vào nút “Thêm vào giỏ hàng” hoặc “đặt ngay”. 


- Bước 5: Chọn ngày, tháng, năm; chọn gói dịch vụ; chọn chi tiết; chọn số lượng rồi chọn “Đặt 
ngay” 


- Bước 6: Chọn Thanh toán, nhập thông tin khách đặt, thông tin lịch trình, và chọn Phương thức 
thanh toán (chọn mã giám giá nếu có) 


c. Xác nhận đơn hàng 


Khi tiếp nhận đơn đặt hàng, nhân viên Kkday.com sẽ kiểm tra thông tin đặt hàng từ người 
mua. KKday xác nhận (bằng điện thoại/tin nhắn/mail) cho Người Mua rằng đơn đặt hàng có hợp 
lệ hay không và sẽ đồng ý giao dịch của người mua hay không. 


Thời gian xử lý đơn hàng trong khoảng từ I giờ đồng hồ đến 2 ngày, tuỳ thuộc vào 
phương thức thanh toán khách hàng lựa chọn và độ chính xác thông tin cung cấp cho chúng tôi. 


d. Húy bó đơn hàng 


Người mua có thể hủy đơn hàng trước 24 giờ kế từ thời điểm đơn hàng được xác nhận 
hợp lệ. Đơn hàng đã hủy thì xem như người mua chưa xác lập đặt hàng 


2. Quy trình dành cho nhà cung cấp 
a. Quy trình đăng tải thông tin của nhà cung cấp 


Bước 1: Trở thành nhà cung cấp 


Trước hết, nhà cung cấp cần gửi yêu cầu hợp tác đến Kkday.com bằng chọn mục “Trở thành 
nhà cung cấp” trên website và điền các thông tin doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ: 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


II] 100 19000)130807710E1/-00101)-1/8000)-110-]980)01811/015Ể)))) : 
Đăng ký 


Về chúng tôi ININIIoifotUl:li46E)/ 

Điều khoản dịch vụ [zIIus0,40)2)/A0)28)1-)10) Đối tác đăng nhập 

2)1218/01921011ã10000) KKday Points là gì? Hợp tác đại lý 

[0-)10//)00)U/M11:09:]9 HUẾ) I0)0//9011U)11/0)/:08.‹2101-1530)) 

Góc báo chí Quy đổi quà tặng Cơ hội nghề nghiệp 
[0)1//90)0U)1)1099)11:ÁC |9 /18.40162 
Danh sách đổi tác 





Bước 2: Khi nhận được yêu cầu chúng tôi sẽ tiến hành liên lạc đến nhà cung cấp đã yêu cầu hợp 
tác 


Bước 3: KKday và Nhà cung câp/nhà cung cấp ký hợp đồng cung ứng dịch vụ; 


Bước 4: Nhà cung câp/nhà cung cấp đưa thông tin, chính sách bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho 
ban quản lý website; 


Bước 5: Ban quản lý tiến hành thực hiện việc biên tập các nội dung chương trình khuyến mại 
của NCC trên website; 


Bước 6: Thực hiện việc giao hàng hóa/ dịch vụ 


Bước 7: Nhà cung câp/nhà cung cấp phối hợp với Công ty để giải quyết các vấn đề tranh chấp 
liên quan đến sản phâm/dịch vụ mà NCC bán cho khách hàng (nếu có). 


b. Quy trình quản trị thông tỉn của Kkday 


Toàn bộ thông tin được đăng tải tại ứng dụng đều do Kkday.com kiểm duyệt và biên tập 
lại trước khi đưa nội dung lên Kkday.com. Đối tác phải có trách nhiệm cung cấp thông tin chính 
xác về sản phẩm dịch vụ do mình cung ứng. Toàn bộ thông tin sau khi xác minh nếu không đảm 
bảo tính chính xác hoặc trái với các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty sẽ từ chối cung 
ứng dịch vụ đối với đối tác đó. 


Một vài tính năng chính trong quản lý nhà cung cấp và sản phâm dịch vụ của nhà cung 
cấp như sau: 


- Quản lý thông tin Nhà cung câp 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 
- Khóa/hủy bỏ tài khoản sử dụng của Nhà cung câp 
- Quản lý thông tin sản phẩm của Nhà cung câp 
- Quản lý thông tin dịch vụ sử dụng của Nhà cung câp 


Ngoài ra còn một số tính năng quản lý khácgiúp ban quản trị quản lý Website Kkday.com 
hiệu quả 


3. Chính sách giao nhận, vận chuyển hàng hóa 


Sau khi nhận được đơn hàng, Kkday.com sẽ gửi xác nhận thông tin đặt hàng với khách 
hàng qua email/sms để xác nhận đơn hàng và gửi sản phẩm/ voucher. Khách hàng phải cung cấp 
chính xác thông tin khi đăng ký thành viên/ mua hàng đề làm căn cứ liên hệ và giao hàng. 

Đối với voucher điện tử: sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị 
thông tin voucher sản phẩm/ dịch vụ, đồng thời thông tin voucher cũng sẽ được gửi đến hòm thư 
điện tử (email) hoặc SMS mà khách hàng đã đăng ký khi mua voucher. Voucher có thể được in ra 
từ hệ thống của Kkday.com hoặc sử dụng vé điện tử đã nhận qua email để làm thủ tục check in 
dịch vụ. 


Đối với các sản phẩm voucher dịch vụ, sau khi khách hàng đặt lịch/ đặt dịch vụ của các 
đối tác thông qua Kkday.com hoặc Kkday.com là đại lý cung cấp sản phâm/ dịch vụ thay đối tác 
thì Kkday.com sẽ thay khách hàng liên hệ với nhà cung cấp xác nhận thông tin đặt chỗ rồi thông 
báo lại cho khách hàng. Khách hàng sau khi tiễn hành thanh toán đặt chỗ dịch vụ Kkday.com sẽ 
ngay lập tức gửi xác nhận đặt chỗ cho khách hàng qua email/sms. Khách hàng chỉ cần giữ mã đặt 
chỗ/voucher và liên hệ đến Kkday hoặc Nhà cung cấp/Nhà cung cấp (NCC) để được hỗ trợ việc 
sử dụng voucher và sử dụng dịch vụ. 


Đối với hàng hóa do đối tác bán ra mà không thông qua hệ thống đặt hàng online của 
Kkday.com thì khách hàng sẽ tìm hiểu những thông tin liên quan đến chính sách vận chuyên và 
giao nhận của nhà cung cấp (NCC) được đăng tải tại website hoặc có thê liên hệ trực tiếp đến 
NCC đề trao đổi và thỏa thuận về cách thức mua hàng và vận chuyền. 


Khi khách hàng không nhận được sản phẩm theo thời gian mà NCC đã thỏa thuận khi 
tiến hành xác nhận đơn hàng. Khách hàng có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của 
Kkday.com đề phán ánh vụ việc. Công ty sẽ có biện pháp xử lý tùy theo mức độ vi phạm của 
NCC. 

NCC khi đăng bán sản phẩm đề nghị phải mô tả về thời gian vận chuyên, cách thức vận 
chuyên. Khi xác nhận đơn hàng đề nghị NCC nhắc lại các điều khoản về chính sách giao hàng 
của NCC. 

4.. Chính sách bảo hành 

Với các sản phẩm hàng hóa khi khách hàng sử dụng voucher đề mua tại cửa hàng của đối 
tác trong hệ thống Kkday.com sẽ được bảo hành theo chính sách của từng đối tác nhà cung cấp 
đưa ra. Đề nghị người mua tìm hiểu kỹ những thông tin về điều kiện, cách thức bảo hành theo 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


thông tin niêm yết trong mỗi bài thông tin chỉ tiết về sản phẩm/ dịch vụ được ưu đãi trên 
Kkday.com. 

Với các sản phẩm dịch vụ thì Nhà cung câp/ NCC phải cam kết cung cấp đúng chất lượng 
đã công bố trên website, nêu khách hàng sử dụng dịch vụ mà không đúng cam kết vui lòng gửi 
phản hồi/ khiếu nại về cho Kkday.com đề được hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi thỏa đáng. 

Kkday.com khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì đối 
với hàng hóa có dự định mua tại các cửa hàng của đối tác. 


Kkday.com sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phâm nào. 
Kkday.com chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của người mua được bảo hành theo 
chế độ của Nhà cung câp. Kkday.com sẽ tích cực hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu trong trường 
hợp nhà cung cấp không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo hành sản phẩm 


5. Chính sách đổi trả hàng 


Đối với sản phẩm hàng hóa do đối tác bán ra mà không thông qua hệ thống đặt hàng 
online của Kkday.com thì khách hàng sẽ tìm hiểu những thông tin liên quan đến chính sách đổi 
trả của đối tác nhà cung cấp hoặc liên hệ đến đối tác nhà cung cấp đề trao đôi hình thức đổi trả. 


Đối với các dịch vụ được đặt online thông qua trang Kkday.com. Công ty sẽ có trách 
nhiệm hỗ trợ khách hàng về việc đối trả hàng hóa theo quy định được đăng tải tại khu vực đăng 
thông tin dịch vụ đó. 


Khách hàng có thể tham khảo các chính sách về đồi trả cho các sản phâm/ dịch vụ được 
bán với giá ưu đãi thông qua hệ thống Kkday.com bằng cách xem chỉ tiết các điều khoản/ điều 
kiện trong từng bài đăng của sản phâm/ dịch vụ hoặc liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng 
của Kkday.com đề được hướng dẫn cũng như nhận được nhiều thông tin tốt nhất từ đối tác. 


Nhăm cam kết về chất lượng dịch vụ hậu mãi của Kkday.com đồng thời bảo vệ quyền lợi 
cao nhất của khách hàng, ngoại trừ những deal có điều kiện đổi trả riêng, Kkday.com sẵn 
lòng hoàn lại một phần giá bán cho quý khách Quý khách không thể sử dụng được voucher/sản 
phẩm do lỗi của Kkday.com hoặc do lỗi của nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ. Trong trường hợp 
thời tiết khắc nghiệt hoặc một số lý do không lường trước, tour có thể bị hủy. Trong trường hợp 
bị hủy bỏ, du khách sẽ được lựa chọn đổi lịch hoặc yêu cầu hoàn lại đủ tiền. Nếu muốn đổi lịch, 
vui lòng thông báo sớm ít nhất 24 tiếng trước giờ trải nghiệm đề không bị tính phí. Công ty sẽ hỗ 
trợ người dùng 24/7 khi người dùng gặp sự cô khi sử dụng website Kkday.com. 


Nếu liên hệ với Kkday.com hoặc Nhà cung cấp đề hủy đơn hàng của trong khoảng thời 
gian hủy được nêu trên Nền tảng KKday tại thời điểm đặt hàng/đặt chỗ, sau khi đã hủy thành 
công và nhận được thông báo của chúng tôi, hoặc nếu dịch vụ bạn đã chọn và mua bị hủy theo 
các điều kiện và hạn chế do Kkday.com hoặc Nhà cung cấp đặt ra, khoản thanh toán đã thực hiện 
sẽ được hoàn lại cho bạn giống như cách đã thanh toán. Hoàn toàn thừa nhận và đồng ý rằng số 
tiền được hoàn lại có thể khác với số tiền phải trả ban đầu do tỷ giá hối đoái, hoặc phí quản lý 
hoặc phí dịch vụ do công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc công ty xử lý thanh toán thu. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 
6. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại 


Kkday.com và NCC luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Thành viên liên 
quan đến giao dịch tại website Kkday.com. 


Người mua có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng sản phẩm, dịch vụ không đúng với 
mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Ban quản trị của website cung 
cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com. Khi tiếp nhận những phản hỏi này, Kkday.com sẽ xác nhận lại 
thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Kkday.com sẽ có 
những biện pháp xử lý kịp thời. 

KH gửi khiếu nại tại địa chỉ : 


Email: serviceŒ@kkday.com 


Địa chỉ nhận khiếu nại qua đường bưu điện: Công ty TNHH Kkday Việt Nam — Bộ phận 
chăm sóc khách hàng — Số 8§ Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 


Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại 


e_ Bước l: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của 
thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của NCC. 


e© Bước 2: Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Kkday.com sẽ xem xét trả lời khiếu nại 
trong vòng 03-05 ngày làm việc. Kkday.com không chịu trách nhiệm trong trường hợp 
thông tin khiếu nại không đến được KKday do lỗi của thành viên hoặc của bên thứ ba có 
liên quan 


e_ Bước 3: Kết quả giải quyết khiếu nại có thể được gửi đến thành viên qua email, điện 
thoại, địa chỉ của thành viên hoặc bằng một hình thức khác tùy theo thỏa thuận 


Kkday.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 
quyên lợi của thành viên. Vì vậy, đề nghị các NCC trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung 
thực và chỉ tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận 
trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 


Chúng tôi công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch 
trên website cung cấp dịch vụ TMĐT tử Kkday.com. Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc 
dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với Nhà cung câp hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Kkday.com sẽ 
cung cấp cho thành viên thông tin đăng ký của Nhà cung câp ngay sau khi nhận được yêu cầu 
của thành viên, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. 


Kkday.com công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan 
là: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đôi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực 
hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bằng email, nếu vẫn chưa thỏa 
thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn 
đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


Các bên bao gồm NCC, thành viên và Kkday.com sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong 
việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với NCC cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng 
thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Kkday.com sẽ 
có trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ khách hàng (trong trường 
hợp cụ thê chúng tôi sẽ: yêu cầu khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin 
vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà khách hàng đã tự 
thấy mình bị thiệt hại) và NCC, sau đó tiễn hành xem xét và nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên 
nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của 2 bên và kết thúc giải quyết tranh chấp 
một cách thỏa đáng nhất. 


Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về nhà cung cấp dịch vụ, Kkday.com sẽ có 
biện pháp cảnh cáo, yêu cầu bồi hoàn lại toàn bộ chi phí mà thành viên đã phải bỏ ra để sở hữu 
hàng hóa/dịch vụ đó hoặc phải đổi lại sản phẩm, dịch vụ đúng với chất lượng mà NCC thông báo 
tại Kkday.com. Nếu NCC tái phạm Kkday.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ những khuyến mại 
của NCC đó trên Kkday.com. 


Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thê giải quyết được mâu thuẫn phát 
sinh từ giao dịch, thì Kkday.com sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thâm quyền can thiệp nhằm 
đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng. 


IV. Quy trình thanh toán 
1. Quy trình thanh toán của khách hàng mua trên Kkday.com 


e_ Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về các deal/ voucher khuyến mãi dành cho sản 
phâm/ dịch vụ được đăng tải trên website; 


e Bước 2: Khách hàng đặt hàng, cung cấp các thông tin cần thiết 
e_ Bước 3: Chọn phương thức thanh toán sẵn có 
e _ Bước 4: Khách hàng nhập thông tin thẻ thanh toán và xác nhận thanh toán 


Sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chỉ sản phẩm/ dịch vụ, 
đồng thời thông tin voucher cũng sẽ được gửi đến hòm thư điện tử (email) hoặc SMS mà khách 
hàng đã đăng ký khi mua voucher. Voucher có thể được in ra từ hệ thống của Kkday.com hoặc 
sử dụng vé điện tử đã nhận qua email đề làm thủ tục check 1n dịch vụ. 
2. Quy trình thanh toán giữa Đối tác/Nhà cung câp/Nhà cung cấp và KKDay 

Tại website www.Kkday.com Kkday.com sẽ tổ chức thực hiện quảng bá chương trình 
khuyến mại cho các dịch vụ/ hàng hóa mà Đối tác/ Nhà cung cấp đang kinh doanh đúng theo yêu 
cầu của Đối tác/ Nhà cung cấp dưới hình thức bán những phiếu mua hàng hoặc phiếu sử dụng 
dịch vụ (gọi tắt là Voucher). Phí dịch vụ cho các hoạt động hỗ trợ này gồm các đầu việc: 


e _ Hỗ trợ biên tập nội dung để đăng lên website www.Kkday.com 
e Giao voucher và hỗ trợ thông tin khách hàng của đối tác 


e_ Lập báo cáo và thông báo doanh thu đến đối tác hàng tháng 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 
V, Đảm bảo an toàn giao dịch 


Kkday.com có trách nhiệm bảo đảm an toàn giao dịch qua website bằng những biện pháp 
kỹ thuật và công cụ pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật; 


Kkday.com cam kết thực hiện mọi biện pháp trong khả năng để ngăn ngừa những hành vi 
sau: Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; Sử dụng thông tin trái phép; Thay đổi, phá hủy 
thông tin trái phép; chiếm đoạt tài khoản hoặc những hành khác làm ảnh hưởng đến an toàn giao 
dịch trên Kkday.com. 


Công Ty sử dụng việc thâm định doanh nghiệp để bảo vệ thông tin thanh toán và thông 
tin cá nhân của thành viên. Để bảo đảm rằng giao dịch được thực hiện thành công, và giảm thiêu 
rủi ro có thê phát sinh, Công ty tuân theo đúng các thủ tục sau đây: 


- Bảo vệ thành viên: Hệ thống đặt hàng được thiết kế sao cho các thành viên của Công ty 
không thê đặt hàng cho đến khi thành viên được an toàn khi đặt hàng. 


- Ngay khi thành viên nhấp chuột vào nút “Mua ngay" của trình duyệt thì việc đặt hàng sẽ 
ở chế độ an toàn. Mọi đữ liệu có liên quan đến các đơn hàng của thành viên, bao gồm tất cả các 
thông tin cá nhân, và chi tiết thanh toán, sẽ đi qua tất cả định dạng được mã hoá theo tiêu chuẩn 
của Công ty. 


- Thành viên không nên cung cấp thông tin chỉ tiết về các khoản thanh toán cho bắt kỳ ai 
qua thư điện tử hoặc các phương tiện khác. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn 
thất nào mà thành viên có thể phải chịu do việc trao đổi thông tin có liên quan đến việc thanh 
toán bằng bất kỳ phương tiện nào. 


Trong trường hợp hệ thống thông tin của Kkday.com bị tấn công làm phát sinh nguy cơ 
mắt thông tin của thành viên, Kkday sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai 
mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố đề cùng phối hợp xử lý. 


Ngoài ra, Kkday tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được sử dụng bắt kỳ hình thức nào 
để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu trên Kkday. Chúng tôi nghiêm cấm 
việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm 
nhập vảo dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị 
truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin của thành viên tại Kkday.com sẽ được chúng 
tôi bảo mật nhưng trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin 
này cho cơ quan pháp luật. 


Trường hợp thành viên gửi khiếu nại có liên quan đến việc an toàn giao dịch trên 
Kkday.com. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Kkday.com sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, 
xác minh. Trong trường hợp đúng như phản ánh của thành viên thì Kkday.com sẽ liên hệ trực 
tiếp với thành viên để xử lý vụ việc trên tin thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên 
không thê tự thoả thuận thì sẽ đưa ra Tòa án Nhân Dân có thẩm quyền để giải quyết. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 
VỊ. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng 
1. Mục dích và phạm vi thu thập 


Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Kkday.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, 
mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Kkday.com cần 
thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Kkday.com liên hệ xác nhận khi 
khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Kkday.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người 
tiêu dùng. 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch 
vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm 
thông báo kịp thời cho Kkday.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo 
mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khâu của bên thứ ba đề có biện pháp giải quyết phù hợp. 

2. Phạm vi sử dụng thông tín 

Kkday.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp đề: 

- _ Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên; 

- __ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đôi thông tin giữa thành viên và Kkday.com; 

- _ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt 
động giả mạo Thành viên; 

- __ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. 

- - Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoải mục đích xác nhận và liên hệ 
có liên quan đến giao dịch tại Kkday.com. 

- _ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Kkday.com có trách nhiệm hợp tác cung 
cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa 
án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. 
Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. 

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự 
thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành 
viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kkday.com. 

4.. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân: 

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một 

trong những trường hợp sau: 
- - Công ty TNHH KKDay Việt Nam 
- _ Các đối tác có ký hợp động thực hiện một phần dịch vụ do Công ty TNHH KKDay Việt 

Nam cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng 

(có thê một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) đề tiến hành hỗ 

trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


- __ Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng đề phục vụ quá 
trình điều tra. 


- _ Người mua và Nhà cung câp xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải. 
53... Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tỉn cá nhân 
e_ Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


e Trụ sở chính: Tầng 2, Số 88, Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành 
phó Hồ Chí Minh, Việt Nam 


e_ Email: service@kkday.com 


6. Phương tiện và công cụ đề người dùng tiêp cận và chính sửa dữ liệu cá nhân của 
mình. 


Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của 
mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu 
Kkday.com thực hiện việc này. 


Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban 
quản trị của Kkday.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Kkday.com sẽ xác nhận lại thông 
tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. 


Email: serviceŒ@kkday.com 
7... Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 


Thông tin cá nhân của thành viên trên Kkday.com được Kkday.com cam kết bảo mật 
tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Kkday.com. Việc thu thập và sử dụng 
thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những 
trường hợp pháp luật có quy định khác. 


Không sử dụng, không chuyên giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin 
cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. 


Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu 
cá nhân thành viên, Kkday.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều 
tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 


Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin 
hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp I của Kkday.com. 


Ban quản lý Kkday.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải 
cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng 
minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ...., và chịu trách nhiệm về tính pháp 
lý của những thông tin trên. Ban quản lý Kkday.com không chịu trách nhiệm cũng như không 
giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông 
tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


§. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách 
hàng 
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban 
quản trị của Ứng dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử Kkday.com đến địa chỉ Công ty hoặc 
qua emaIl: service@kkday.com. 


Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội 
dung được phản ánh. 


Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày. 
VII. Quản lý thông tin xấu 
1. Quy định thành viên: 


Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ 
dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website 
cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm 
bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khâu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 


Thành viên đăng tin bài rao bán sản phẩm, dịch vụ sai chuyên mục Ban quản trị Website 
cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com sẽ gửi email thông báo và xóa bài viết đó. 


Thành viên không sử dụng dịch vụ của Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com vào 
những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, 
phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của 
Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu 
cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán 
đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các 
hành vi của mình trước pháp luật. 


Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung 
cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn thương mại điện Kkday.com cung cấp cho 
một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com 
trong bản Quy chế này. 


Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Kkday.com dưới mọi 
hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, 
thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín 
của Sàn TMĐT Kkday.com. 


2. Quy định về thông tin đăng tải trên Kkday.com 


Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com có trách nhiệm kiêm duyệt những thông tin 
về sản phẩm, dịch vụ mà NCC gửi cho bên quản trị website để đăng bán voucher. Kkday.com sẽ 
từ chối đăng bán liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ sau: 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


a. Danh sách sản phầm câm giao dịch: 


- Rượu từ I5” trở lên; 

- _ Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; 
- - Các loại pháo nỗ, thuốc pháo nỗ; 

- Các chất ma túy; 

- _ Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào; 

- Đền trời; 


- - Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân 
sự, công an, quân trang; 


- - Đô chơi nguy hiêm, đô chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em 
hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gôm cả các chương trình trò chơi điện tử); 


- - Các sản phâm văn hóa phản động, đôi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục 
thâm mỹ, nhân cách 


- = Di vật, cô vật, bảo vật quôc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thăng 
cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tô chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội; 


- - Hóa chất độc; Tiền chất; 
- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phâm khác nhập lậu. 
- - Thực vật, động vật hoang dã; 


- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn 
cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người; 


- - Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, 
hóa chất và chế phâm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được 
sử dụng tại Việt Nam; 


- - Các loại trang thiết bị V tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam 
- - Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thâm quyên; 


- _ Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có 
bên thứ 3 chứng giấy tờ) 


- Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng...) 

b. Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện 

- - Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể 
thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao. 

- Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng 
sextoy, kích dụng không được bán. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


- Đối với các mặt hàng phần mềm như account, software,... có bản quyền, phải 
do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này. 


c. _ Kkday.com sẽ từ chôi đăng quảng cáo có nội dung liên sản phâm, dịch vụ sau: 


- - Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần 
phong mỹ tục Việt Nam. 


- _ Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phâm của tô chức, cá nhân. 


- _ Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân 
đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. 


- - Quảng cáo không đúng hoặc gây nhằm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung 
cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; 
về sỐ lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, 
phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã 
được công bồ. 


- - Quảng cáo băng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiệp vê giá cả, chât lượng, 
hiệu quả sử dụng sản phâm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chât lượng, hiệu quả sử dụng 
sản phâm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tô chức, cá nhân khác. 


- _ Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về 
cạnh tranh. 


- _ Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. 
d. Các quy định khác 


Mọi qui định dưới đây áp dụng cho các khâu tiền kiểm và hậu kiểm của ban quản lý 
Kkday.com nếu phát hiện Thành viên vi phạm qui định trong quá trình hoạt động nhằm mục đích 
tạo môi trường an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên và thành viên đang hoạt 
động tại Kkday.com. Ban quản lý Kkday.com khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các qui 
định trước khi đăng bất cứ thông tin nào để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những qui 
định mới sẽ được BỌT cập nhật liên tục dựa trên phân tích về thị trường, cộng đồng, các vấn đề 
phát sinh trong quá trình hoạt động và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website Sản g1ao 
dịch TMĐT Kkday.com. 


Người dùng không được sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT Kkday.com vào 
những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, 
phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn 
giao dịch TMĐT Kkday.com, bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi gây ảnh hướng xấu 
đến hoạt động của website Kkday.com như sau: 


- Tên tài khoản liên quan đến Kkday, các nick giả dạng ban quản trị Kkday cũng như sử dụng 
hình ảnh có logo của Kkday.com. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 
- Tên tài khoản lấy tên dễ gây hiểu lầm và kích động, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam 


- Hình đại diện sử dụng hình ảnh phản cảm mang tính chất khiêu dâm, chính trị, tôn giáo, không 
có bản quyền, trái với văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam 


- Hình đại điện đơn vị bài viết vi phạm tài sản sở hữu trí tuệ của đơn vị khác 
- Tiêu đề bài đăng không thê hiện thông tin vị trí bài viết mà Nhà cung câp đang tìm kiếm 


- Bài đăng có nội dung dung yêu cầu công việc có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới bên thứ ba, vi 
phạm pháp luật (ví dụ: thuê người để bình luận/đánh giá xấu trên trang của đối thủ) 


- Bài đăng có nội dung yêu cầu công việc nhằm thực hiện một hành động không trung thực (ví 
dụ: thuê người làm giúp bài kiểm tra, luận án...) 


- Đăng thông tin quảng cáo, rao vặt để mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ không liên quan tới chức 
năng của website dưới bất kì hình thức nào. 


- Bài đăng có nội dung mang tính chất bàn luận chính trị hoặc những nội dung có tính chất tương 
tự. 


- Bài đăng có thê được trình bày bằng tiếng Việt và/ hoặc tiếng Anh. Nhưng khi trình bày không 
sử dụng ngôn ngữ thuần Việt, viết không dấu, viết tắt, dùng ngôn ngữ teen, dùngngôn ngữ chat 
gây khó hiểu cho người đọc. 


Những thông tin trên khi bị phát hiện sẽ bị ban quản trị website nhắc nhở và/hoặc gỡ bỏ. 
Người đăng thông tin bị cấm bởi website sẽ bị khóa tài khoản tạm thời hoặc xóa tài khoản vĩnh 
viễn tùy theo mức độ vi phạm và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 


Các cá nhân, tổ chức không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, 
phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do sàn giao dịch TMĐT 
Kkday.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của sàn giao dịch TMĐT 
Kkday.com trong bản quy chế này. 


Các cá nhân, tổ chức không được hành động gây mất uy tín của sàn giao dịch TMĐT 
Kkday.com dưới mọi hình thức như tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy 
tín của Sản giao dịch TMĐT Kkday.com 


3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về dịch vụ của Ban quản lý Website cung cấp dịch 
vụ TMĐT đối với dịch vụ đăng tải trên website: 


Nhà cung cấp dịch vụ gửi thông tin về dịch vụ mà mình muốn đăng bán trên KKday đến 
Bộ phận kiểm duyệt nội dung để bộ phận này tiễn hành đăng tải thông tin hộ người cung cấp 
dịch vụ. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiễn hành xác minh, xác thực lại nội dung sẽ đăng. 
Những nội dung vi phạm Bộ phận kiêm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên Ứng dụng. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


Đối với việc kiểm duyệt thông tin thành viên/ khách hàng phản ánh, công ty sẽ tiến hành 
liên hệ trực tiếp đến người phản ánh đề xác thực thông tin. 


Khi phát hiện những nội dung thông tin sai phạm, thông tin về dịch vụ cung cấp không 
đúng như mô tả, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh 
cáo đến nhà cung cấp dịch vụ. 


KKday sẽ toàn quyền loại bỏ các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ nếu dịch vụ bán vi 
phạm quy chế đăng tin. Các dịch vụ không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc 
KKday chuyên sang chuyên mục khác cho là hợp lý. 


KKday giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ dịch vụ đã đăng trên trang web 
này và sẽ có thông báo cho bên Nhà cung cấp. 


VII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật 


Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ôn 
định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của 
Kkday.com, Kkday.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thành 
viên. 

Khi thực hiện các giao dịch trên Kkday.com, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng 
theo các quy trình hướng dẫn. 


Ban quản lý website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com cam kết cung cấp chất lượng 
dịch vụ tốt nhất cho các Thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi 
phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được 
thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý website cung cấp dịch vụ TMĐT tại địa chỉ 
email: service@kkday.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện 
cho các thành viên tham gia giao dịch tại Kkday.com. 

Tuy nhiên, Ban quản lý website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com sẽ không chịu trách 
nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, 
phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý 
gây ra. 

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com 
1. Quyển của Ban quản lý website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com 


Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho 
những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc Website 
cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com nêu ra. 


Có quyền yêu cầu Đối tác cung cấp thông tin và yêu cầu hợp tác từ phía Đối tác trong 
quá trình thực hiện công việc của mình. 
Có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên sản thương mại điện tử Kkday.com, 
trường hợp thông tin không phù hợp với quy chế của Kkday hoặc trái với quy định của pháp luật, 
Kkday được quyền tháo gỡ thông tin đó khỏi Kkday. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


Thu thập thông tin cá nhân của người dùng cho mục đích cung cấp và cải thiện chất lượng dịch 
vụ. Đóng tài khoản tạm thời hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn nếu nhận được phản hồi tiêu cực từ 
cộng đồng thành viên tùy theo mức độ vi phạm quy chế được quy định bởi Kkday. 


Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Website 
cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp 
luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com có 
quyên từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên. 


Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền 
sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn 
ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Website cung cấp 
dịch vụ TMĐT Kkday.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên 
Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com. 


Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch 
vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Kkday.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án 
hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho 
Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, 
giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mắt đoàn kết đối với các thành viên khác của Website cung 
cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong 
trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các 
quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt. 


Đối tác cấp cho Kkday.com quyên sử dụng tên, logo, thông tin liên quan về Đối tác trên 
các tài liệu tiếp thị để Đối tác được xem như một nguồn tham khảo phục vụ cho công việc/liên 
doanh mà Kkday.com cung cấp, và được quyền xuất bản và công báo về toàn bộ tiến triển và 
công việc hợp tác trong Hợp đồng, miễn là không tiết lộ bí mật thương mại, thông tin kinh doanh 
mà không có sự đồng ý của đối tác. 

Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội 
dung trên Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở 
hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tắt cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc 
quyền sở hữu của Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com. Nghiêm cắm mọi hành vi sao 
chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên. 


Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá 
dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu 
và điều kiện khả năng của Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com và sẽ báo trước cho 
thành viên thời hạn là một (01) tháng. 

Có quyền được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của hợp đồng. Có quyền 
yêu cầu khắc phục và bổồi thường trong trường hợp Đối tác vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào theo 
Hợp đồng và/hoặc gây thiệt hại cho Kkday.com. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


Kkday.com có quyền thực hiện tất cả các hoạt động tiếp thị như tờ rơi, áp phích, biểu ngữ 
và các chiến dịch xúc tiễn thương mại cho các website, website của Kkday.com tại địa điểm 
đang kinh doanh của đối tác; cũng như sử dụng tên Đối tác trong các hoạt động tiếp thị. 


2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com 


Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ 
chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà cung cấp trên sàn giao dịch 
thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị 
định 52/2013/NĐ-CP. Bảo đảm Website sẽ được điều hành, hoạt động và duy trì một cách phù 
hợp các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia của Việt Nam một cách trơn tru và đáp ứng dịch vụ cung 
cấp theo các điều khoản của Hợp đồng. 


Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com chịu trách nhiệm xây dựng một SỐ công 
việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối 
Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website cung cấp dịch vụ TMĐT 
Kkday.com trong điều kiện và phạm vi cho phép. Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com 
sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các 
công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên 
Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com . 


Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com có trách nhiệm đứng ra làm trung gian 
trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người cung cấp dịch vụ và người đặt dịch vụ. Sàn 
sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người chơi và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại 
đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu nhà cung cấp phải giải trình về 
những thông tin đó. Tuỳ theo mức độ sai phạm Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com sẽ 
có phướng án giải quyết yêu cầu bên cung cấp dịch vụ đền bù cho người chơi, sẽ khóa tài khoàn 
thành viên bên cung cấp dịch vụ. 


Loại bỏ khỏi website Kkday.com những thông tin dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 
và các dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác 
thực về những thông tin này. 


Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Kkday.com những thông tin bán hàng, dịch vụ thuộc danh 
mục dịch vụ, dịch vụ cắm kinh doanh theo quy định của Pháp luật và dịch vụ hạn chế kinh doanh 
hoặc dịch vụ, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Kkday.com; 


Yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ 
kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh). 

Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi 
và điều kiện có thê để duy trì hoạt động bình thường của Kkday.com và khắc phục theo các điều 
khoản và điều kiện của Hợp đồng. Tuy nhiên nếu những sự có trên xảy ra nằm ngoài khả năng 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Kkday.com 
không phải chịu trách nhiệm liên đói. 

Kkday.com sẽ cung cấp hóa đơn GTGT cho khoản hoa hồng được thanh toán đầy đủ cho 
Đối tác kèm với báo cáo quản lý hàng tháng của Kkday.com nếu đối tác yêu cầu. Hóa đơn 
GTGT phải được cung cấp trong vòng 5 ngày làm việc kế từ ngày đáp ứng tất cả các điều kiện 
trên. 


Phối hợp với Nhà cung cấp giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa thành viên với đối 
tác về những khiếu nại trong quá trình cung cấp dịch vụ diễn ra qua Website cung cấp dịch vụ 
TMĐT Kkday.com. Kkday.com sẽ yêu cầu nhà cung cấp dịch Vụ CÓ nghĩa vụ phải bồi thường 
những thiệt hại của thành viên khi lỗi được xác định thuộc về Nhà cung cấp dịch vụ. Kkday.com 
cam kết các kênh hỗ trợ chính thức sẽ được áp dụng trong vòng 72 giờ từ khi nhận được đơn 
hàng. 


Kkday.com sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho đối tác nhiều hơn các 
thông tin cần thiết như họ, tên, hình đại diện, số điện thoại và số liệu thống kê khác. Trong 
trường hợp xảy ra bất kỳ vấn đề gì với khách hàng, các bên hiểu rằng Kkday.com không có 
trách nhiệm thâm tra khách hàng bởi website là giao diện thân thiện với người dùng dễ dàng truy 
cập, thu hút đông đảo cộng đồng cùng quan tâm. Tuy nhiên Kkday.com sẽ nỗ lực hợp lý để hợp 
tác với đối tác và các cơ quan có thâm quyền trong trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định. 


X. Quyền và trách nhiệm của Nhà cung câp/Nhà cung cấp 
1. Quyền của NCC 


Sau khi tạo tài khoản hoặc ký hợp đồng về hợp tác cung ứng sản phẩm/ dịch vụ qua hệ 
thống Kkday.com thì Nhà cung cấp dịch vụ sẽ nhờ Kkday.com hỗ trợ biên tập các thông tin bài 
giới thiệu về địa điểm, sản phâm/ dịch vụ kèm các chương trình ưu đãi của mình trên 
Kkday.com. 


Nhà cung cấp dịch vụ sẽ được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài 
khoản hoặc tin đăng trên Kkday.com qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận chăm sóc, tư 
vẫn của Kkday.com nếu được yêu cầu hỗ trợ 


NCC được hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý website Kkday.com đề ra trong 
quá trình hoạt động 


2. Trách nhiệm NCC 


Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin như tên công ty, số CMND/MST, 
ngành nghề lĩnh vực hoạt động, website (nếu có),... cho ban quản lý Kkday.com. 


Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cung cấp cho Kkday.com bản sao giấy đăng ký 
kinh doanh. Trong trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ là chủ sở hữu một thương hiệu một hãng 
hoặc đại lý ủy quyền của nhà đầu tư thì Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cung cấp một (01) 
bản photo hợp đồng đại lý hoặc giấy Ủy quyền phân phối của nhà đầu tư đó. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


Nhà cung cấp dịch vụ phải cam kết các thông tin, giấy tờ cung cấp là chính xác và phải là 
bản gốc hoặc bản sao y có công chứng của chính quyền địa phương. 


Nhà cung câp dịch vụ có trách nhiệm niêm yêt chính xác thông tin vê hình ảnh dịch vụ, 
giá cả, chính sách hồ trợ (nêu có)....một cách cụ thê, rõ ràng. 


Nhà cung cấp dịch vụ tại đây cam kết sẽ tuân thủ toàn bộ quy định của địa phương liên 
quan đến việc cung cấp dịch vụ đang kinh doanh. 


Nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ thời giờ làm việc của Kkday.com, trong trường hợp 
có sự thay đôi về lịch làm việc do có ngày lễ hay sự kiện đặc biệt, đối tác phải đảm bảo thông 
báo trên Kkday.com 48 giờ trước khi thực hiện thay đôi lịch. 


Bất kỳ sự lạm dụng nào của Nhà cung cấp dịch vụ (như cố ý không thêm đơn hàng vào 
hệ thống, tăng hoặc giảm phí dịch vụ mà không thông báo cho Kkday.com và khách hàng, cô ý 
không sử dụng hệ thống của Kkday.com hoặc việc đối tác giảm giá riêng cho khách hàng để 
khách hàng đặt dịch vụ mà không thông qua website...) sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng và 
áp dụng phạt hợp đồng (cộng với việc trong trường hợp có căn cứ đối tác đã giảm giá riêng để 
khách hàng dịch vụ trên website). Theo Luật Thương Mại Việt Nam, Kkday.com có quyền yêu 
cầu bôi thường đầy đủ cho những tốn thất về hoa hồng mà Kkday.com được hưởng, và kèm với 
quyên yêu cầu mức phạt 8% trên giá trị vi phạm. 


Bắt kỳ đơn hàng nào không được Nhà cung cấp dịch vụ thêm vào hệ thống, dẫn đến xung 
đột trong việc đặt dịch vụ của khách hàng sử dụng Kkday.com, thì đối tác sẽ phải ưu tiên người 
sử dụng Kkday.com. 


Nhà cung cấp dịch vụ phải đảm bảo SỐ lượng và chất lượng dịch vụ cam kết như trên 
website, phải điều chỉnh và cải thiện theo phản hồi của khách hàng thông qua website, và chịu 
toàn bộ trách nhiệm liên quan đến dịch vụ cung cấp. 


Phối hợp với Kkday.com giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa thành viên với đối tác 
về những khiếu nại trong quá trình cung cấp dịch vụ diễn ra qua Website cung cấp dịch vụ 
TMĐT Kkday.com. 


XI. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia website cung cấp dịch vụ TMĐT 
Kkday.com 
1. Quyên của thành viên website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com 
Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong 
việc quản lý những giao dịch tại Kkday.com thông qua trang Kkday.com, đăng dịch vụ của mình 
trên Kkday.com hoặc dùng tính năng đặt dịch vụ trực tuyến của Kkday.com tiễn hành đặt dịch 
vụ dựa trên lịch trống của các nhà cung cấp được cập nhật trên Kkday.com. 
Thành viên sẽ được nhân viên của Kkday.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các 
tính năng phục vụ cho việc đặt lịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Kkday.com. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Kkday.com trong quá trình hoạt động. Các 
kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Kkday.com. Duy trì thông tin liên 
lạc với Kkday.com một cách kỊp thời và thông suốt cho việc vận hành dịch vụ. 


Nhận hóa đơn GTGT do đối tác của Kkday.com xuất khi thanh toán đầy đủ phí dịch vụ 
đã đặt thông qua Kkday.com 


2. Nghĩa vụ của Thành viên website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com 


Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch 
vụ đưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. 


Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Kkday.com về những hành vi sử dụng 
trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình đề hai bên cùng 
hợp tác xử lý. Trong trường hợp thông tin liên lạc hoặc hợp tác với đối tác không được đáp ứng 
một cách phù hợp, thì Kkday.com không có trách nhiệm về bất cứ khiếu nại về thiệt hại nào xảy 
Ta. 


Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Kkday.com và những thông tin đang 
tải lên Kkday.com là chính xác. 


Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Kkday.com vào những mục đích 
bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và 
phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Kkday.com hay sử dụng 
dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng 
giả, kế cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành 
viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật. 


Thành viên cam kết không được thay đôi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung 
cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Kkday.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu 
không được sự đồng ý của Kkday.com trong Quy định này. 


Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Kkday.com dưới mọi hình thức 
như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một 
bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Kkday.com. 

Tuân thủ nghiêm túc và cam kết nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

Tuân thủ hợp đồng và cấp độc quyền cung cấp dịch vụ đối với website. Đối tác cam kết 
không sử dụng hệ thống/giải pháp/trang web/website/phần mềm khác có thể gây xung đột lợi ích 
trực tiếp đến dịch vụ. 

XI. Điều khoản áp dụng 

Website khuyến mãi trực tuyến Kkday.com có quyền và có thê thay đổi Quy chế này 
bằng cách thông báo lên Website khuyến mãi trực tuyến Kkday.com cho các Đối tác và thành 
viên biết. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực 
thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này. 


Công ty TNHH KKDay Việt Nam 


Quy chế hoạt động sẽ được Website khuyến mãi trực tuyến Kkday.com cập nhật bổ sung 
liên tục và thông báo trước khi thực hiện/có hiệu lực thi hành là 5 ngày làm việc. Đối tác và 
Thành viên tham gia Website khuyến mãi trực tuyến Kkday.com có trách nhiệm tuân theo quy 
chế hiện hành khi giao dịch trên website. 


XII. Điều khoản cam kết 


Mọi thành viên và NCC khi sử dụng website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com làm 
giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo 
quy chế này. 


Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với website cung cấp dịch vụ 
TMĐT Kkday.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp: 


Hỗ trợ khách hàng 
Website cung cấp dịch vụ TMĐT Kkday.com 


Địa chỉ: Tầng 2, Số 88, Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phó Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 


E-mail: service@kkday.com 


ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY 
Giám Đốc 


